Cẩm Nang 
Xây Dựng Tổ Chức Phi Lợi Nhuận 
Hoặc Tự Viện 


THÍCH VIÊN LÝ 


¬Ầ CẨM NAN XÂY DỰNG - 
TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 


Thích Viên Lý 
Bodhi 
Men 
DN Publshing 
Xuất bản lần thứ Nhất, 2021 
Thích Viên Lý ° Copvright 2021 


Dàn trang: Lê Giang Trần 


THÍCH VIÊN LÝ 


(ẩm Nan Xây Jựnó 
Tổ (hức Phi Lợi Nhuận 
Hoặc Tự Yiện 


Bodhi 
Bpdnie 
DN Publishing 


2021 


MỤC LỤC 


1. GIỚI THIỆU 0 
2. Tôn chỉ và mục đích phải thế hiện lý tưởng cao đẹp 14 
3. Phục vụ trong tỉnh thần vị tha vô ngã 


trên nên tảng của lý tưởng Bồ Tát đạo l6 
4. Lợi ích và dịch vụ tối ưu cho người dân I8 
5. Giảm nhẹ gánh nặng và khổ đau của xã hội 20 
6. Trọng tâm chính về nhu cầu của mọi người 21 


7. Các kế hoạch, chương trình, chính sách và 
chiến lược cụ thể, khả thi, hiệu năng và hiệu quá 23 


8. Tạo động lực và thường xuyên gặp gỡ nhau trong sự 
hòa hợp và tôn trọng 26 


9. Thực hiện chiến lược, mục tiêu hoặc chínhsách 28 
10. Cần có chính sách về tài sản và cần thực hiện 


chính sách tài sản một cách nghiêm túc 3l 
11. Làm thế nào để đạt được mục tiêu tối hậu 33 


12. Nguồn nhân lực và quán lý nguồn nhân lực 35 


13. Lãnh đạo hiệu quá và quản lý nguồn nhân lực 
14. Trách nhiệm của tổ chức 
15. Nguồn tài chính cơ bản 
16. Quy trình nhận nguồn tài chính và tôi đa hóa 
nguồn tài chính trong khả năng có thế. 
17. Chính sách và kế hoạch chỉ tiêu hợp lý 
18. Khai thuế rõ rằng 
19. CẦn có một cơ sở 
20. Mang lại sự ổn định và yên bình 
cho những người hàng xóm 
21. Không có những hoạt động bất hợp pháp 
22. Không xây dựng cơ sở trái với luật pháp của 
thành phô hoặc quận hạt 
23. Bảo vệ an toàn và vệ sinh. 
24. Có Chương Tu Học, hành Hoạt khả thi 
và lợi ích lâu dài 
25. Xin giấy phép kinh doanh phi lợi nhuận 
và bảo hiếm 
26. Giấy phép kinh doanh phi lợi nhuận 
27. Tình trạng miễn thuế 
28. Số nhận dạng chủ nhân của liên bang 
29. Bảo hiếm cho các tổ chức phi lợi nhuận 
30. KẾT LUẬN 


4 
46 
ÁT 


40 
51 
b) 
37 


39 
60 


61 
lỦ) 


65 


66 
69 
70 
2 
74 
74 


1 
6lớI THIỆU 


Các Tổ chức Phi lợi nhuận đóng một 
Vai frò quan trọng trong việc nâng cao 
phúc lợi của xã hội. Tury (2021) mô tả 
Tổ chức Phi lợi nhuận là các tổ chức dành 
riêng cho một nguyên nhân cụ thể có tác 
động đáng kể đến cộng đồng hơn là lợi 
nhuận. Vai trò chính của các Tổ chức Phi 
lợi nhuận là phục vụ xã hội và không tích 
lũy lợi nhuận. Theo Tury, hơn 1,4 triệu 
Tổ chức Phi lợi nhuận đã đăng bạ ở Hoa 
Kỳ đóng góp khoảng 887,3 tỷ đô la cho 
nên kinh tế Hoa Kỳ. Ví dụ, Tury minh 
họa rằng, khoảng 10% dân số Hoa Kỳ 


10 THÍCH VIÊN LÝ 


làm việc trong khu vực thứ ba và khu vực 
kinh tế bao gồm các Tổ chức Phi lợi nhuận 
được gọi là khu vực từ thiện, khu vực tình 
nguyện, khu vực độc lập, khu vực từ thiện, 
khu vực miễn trừ thuế, hoặc khu vực xã 
hội. 

Còn được gọi là lĩnh vực từ thiện, Tổ 
chức Phi lợi nhuận đóng vai trò phục công 
ích vụ xã hội. Tury (2021) cho thấy Tổ 
chức Phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ 
có giá trị trong cộng đồng, đặc biệt là các 
dịch vụ quan trọng trong xã hội nhưng bị 
các ngành khác bỏ qua do lợi nhuận thấp. 
Thứ hai, các Tổ chức Phi lợi nhuận đóng 
vai trò vận động chính sách trong xã hội. 
Tury cho thấy rằng lĩnh vực từ thiện ủng 
hộ quyên và lợi ích của một nhóm dân cư 
cụ thể. Các tổ chức Phi lợi nhuận cũng tìm 
kiếm các cải cách trong chính phủ nhằm 
nâng cao phúc lợi của tất cả các thành viên 
trong xã hội. 

Các tổ chức Phi lợi nhuận cũng có giá trị 
văn hóa đặc hữu trong xã hội. Tury khẳng 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 11 


định rằng, lĩnh vực từ thiện tăng cường, 
thể hiện và bảo tổn các giá trị truyền thống 
và các khía cạnh văn hóa khác là những 
nhân tố rất quan trọng để duy trì một xã 
hội hòa bình, ổn định. Bên cạnh đó, Tury 
cho thấy lĩnh vực từ thiện đóng vai trò dân 
sự quan yếu trong xã hội. Vai trò này bảo 
đảm xây dựng cộng đồng và thúc đẩy sự 
tham gia của công dân trong xã hội. Cuối 
cùng, các Tổ chức Phi lợi nhuận đóng vai 
trò tiên phong trong xã hội. Vai trò này 
bảo đảm cung cấp các cơ hội đổi mới và 
thử nghiệm trong cộng đồng. Tất cả những 
vai trò này đều rất quan trọng để duy trì 
một nền văn hóa tốt đẹp, đưa các tổ chức 
Phi lợi nhuận trở thành một khu vực quan 
trọng trong nền kinh tế. 

Các tổ chức Phi lợi nhuận thường bao 
gồm các nhóm từ thiện, tín thác, môi 
trường, tôn giáo và các nhóm môi trường. 
Các cơ sở Phật giáo là những tổ chức Phi 
lợi nhuận về tâm linh có tác động đáng kể 
đến xã hội. Đức Phật đã khai sáng Đạo 


12 THÍCH VIÊN LÝ 


Phật ở Ấn Độ và Phật giáo đã có mặt trên 
hành tinh này từ hơn 2600 năm trước. Ngày 
nay, Phật giáo có khoảng 800 triệu tín đô, 
trở thành một trong những tôn giáo hàng 
đầu trên toàn cầu. Ngày xưa Phật giáo chủ 
yếu được thực hành ở Đông Nam và Đông 
Á. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Phật giáo 
ngày càng lớn rộng ở phương Tây và các 
khu vực khác trên thế giới. Theo Harvey, 
những triết lý và tư tưởng của Phật giáo 
tiếp xúc với những triết lý và tư tưởng từ 
các tín ngưỡng khác, đã tác động đáng kể 
đến những cá nhân không chủ yếu theo 
đuổi nó. 

Một cái nhìn sâu sắc hơn về Phật giáo 
liên kết các tổ chức của nó với lĩnh vực Từ 
thiện. Theo Harvey (2012), Phật giáo là 
đạo của hòa bình, từ bị, trí tuệ, giải thoát, 
bình đẳng, vô ngã và vị tha đáng kinh 
ngạc. Những yếu tính này rất quan trọng 
để duy trì một xã hội hòa bình, an lạc, thịnh 
vượng. Hơn nữa, Phật giáo khuyến tấn các 
tín đồ của mình phải thực hành những 


CẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LợI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 13 


lời dạy của Đức Phật nhằm mục đích lay 
động lòng người hơn là khiến họ bị khinh 
miệt, thất vọng hay bất mãn. Người Phật 
tử tin rằng, nếu các cá nhân hy sinh để 
phục vụ người khác với trí tuệ và lòng từ 
bi, hành vi của họ sẽ mang lại kết quả tốt. 
Họ thường vân tập trong những ngôi Chùa 
để tu học và ứng dụng lời Phật dạy vào đời 
sống thực tế, vì vậy, ngôi Chùa nghiễm 
nhiên trở thành cơ sở của các Tổ chức Phi 
lợi nhuận của người Phật tử. Mặc dù vai 
trò chính của các Tổ chức Phi lợi nhuận 
không phải là kiếm lợi nhuận, nhưng sự 
thành công của họ là rất quan trọng đối 
với việc cung cấp các vai trò hoặc dịch vụ 
được nhắm vào mục tiêu trong xã hội. 

Để xây dựng một tổ chức Phi lợi nhuận 
thành công đòi hỏi phải áp dụng các chiến 
lược thực tế khác biệt xác định trọng tâm 
của họ và ngăn ngừa những thất bại. Bên 
cạnh đó, việc áp dụng các chiến lược hiệu 
quả trong việc hình thành các Tổ chức Phi 
lợi nhuận sẽ tăng cường tính bền vững và 


14 THÍCH VIÊN LÝ 


làm cho các Tổ chức này trở nên mạnh 
mẽ, ưu thắng hơn. Có một kế hoạch thiết 
thực để điều hành các tổ chức từ thiện giúp 
cho hoạt động của họ suôn sẻ, giảm thiểu 
tối đa sự thất bại và chi phí cũng như cải 
thiện khả năng cung cấp dịch vụ của họ 
trong xã hội. 

Việc xây dựng một ngôi Chùa ở Mỹ để 
đáp ứng vai trò từ thiện của người Phật tử 
đòi hỏi phải thực hiện các chiến lược hiệu 
quả để bảo đảm sự thành công của những 
ngôi Chùa bằng những yết tố sau đây: 


2. 
TÔN CHỈ VÀ MỤC BÍCh 
PHẢI THÊ HIỆN LÝ TƯỞNG A0 ĐẸP 


Để vận hành thành công một tổ chức từ 
thiện đòi hỏi mục đích và tôn chỉ của tổ 
chức đó là đại diện cho những ý tưởng tốt 
vì lợi ích cộng đồng quốc tế. Việc xây dựng 
một ngôi Chùa với tất cả ý nghĩa và giá trị 
của một ngôi Chùa đòi hỏi những hành 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 15 


hoạt của nó phải phản ánh các nguyên tắc, 
giá trị và mục tiêu tối hậu của Phật giáo, 
tập trung vào lợi ích chung của xã hội. Xây 
dựng một ngôi Chùa hưng thịnh đòi hỏi 
mục đích và trọng tâm của nó phải phù hợp 
với các nguyên tắc và quan điểm của Phật 
giáo. Phù hợp với những quan điểm này sẽ 
cho phép ngôi Chùa cung cấp các dịch vụ 
cụ thể cho cộng đồng, giúp nó đạt được tác 
động mong muốn đúng như hạnh nguyện 
và lý tưởng cao đẹp của Bồ Tát đạo. 

Đạo Phật dựa trên nguyên tắc tất cả mọi 
người đều bình đẳng. Giáo pháp của Phật 
giáo khuyến khích mỗi người vượt qua 
những thử thách của cuộc sống trong khi 
nỗ lực vì mục tiêu hòa bình, thịnh vượng 
và an lạc của cộng đồng, đặc biệt là vượt 
lên trên tâm chấp ngã. Dựa trên nền tảng 
của sự bình đẳng, với mục tiêu này, cùng 
với sự sẵn sàng nâng cao sự ổn định và 
vượt qua những thách thức xã hội, ngôi 
Chùa sẽ không chỉ cải thiện và thăng tiến 
đáng kể vai trò từ thiện của mình, mà còn 


16 THÍCH VIÊN LÝ 


bảo đảm sự thành công và đáp ứng một 
cách thỏa đáng nhu cầu và lợi ích chung 
của xã hội. 


Ẳ. 
PHỤC VỤ TRONG TINH THÂN VỊ THA VÔ NGÃ 
TRÊN NÊN TẢNG CỦA LÝ TƯỞNG BỖ TÁT ĐẠO 


Trên tinh thần vị tha, vô ngã đạo Phật 
hướng tới việc nâng cao lợi ích lâu dài 
của tất cả cuộc sống. Nguyên tắc phục 
vụ vô ngã phù hợp với lý tưởng Bồ Tát 
đạo. Kinh Đại Bảo Tích dạy rằng, trong 
tất cả các cách thực hành hạnh từ bi của 
Phật giáo, thì cách thức hay nói đúng hơn, 
nguyện lực của Bồ Tát là mạnh mẽ và triệt 
để nhất. Lý tưởng Bồ Tát đạo dạy rằng, 
hạnh phúc lớn nhất của một cá nhân đến từ 
việc phục vụ người khác còn hơn phục vụ 
cho chính bản thân mình vì hạnh phúc cao 
nhất và lớn nhất của cá nhân được kết nối 
trực tiếp với hạnh phúc của người khác. 
Nguyên tắc này kết nối Phật giáo với các 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 17 


hành động phục vụ, phù hợp với các mục 
tiêu của tổ chức Phi lợi nhuận hoặc các tổ 
chức từ thiện để cung cấp dịch vụ tối ưu 
cho nhân loại. 

Lý tưởng Bồ Tát đạo cũng đối lập với 
tính ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân đang như 
một tích hợp khổng lỗ trong xã hội loài 
người. Người Phật tử tin rằng, hạnh phúc 
không thể đạt được thông qua sự cô lập mà 
là xuất phát từ tình yêu thương chân thật, 
sự rộng lượng và sự hiểu biết tức từ bï và 
trí tuệ. 

Trọng tâm chính của Phật giáo và lý 
tưởng Bồ Tát đạo là giúp đỡ người khác 
chứ không phải để hoàn thành bản thân. 
Lục độ ba la mật, đặc biệt 58 giới Bồ Tát 
đã chứng minh lý tưởng Bồ Tát đạo là lý 
tưởng cao đẹp và tối thượng vì với lý tưởng 
cao đẹp này không cho phép người Phật tử 
xây dựng hạnh phúc của mình trên niềm 
đau nỗi khổ của người khác. Lý tưởng Bồ 
Tát đạo được thực hành trải qua nhiều kiếp 
lâu dài bằng những tiêu thức và giai kỳ cụ 


18 THÍCH VIÊN LÝ 


thể với mục tiêu cuối cùng là thành tựu 
viên mãn tuệ giác tối thượng nhằm mang 
lại sự giải thoát, an lạc tối thắng cho muôn 
loài chúng sanh. 

Xây dựng ngôi Chùa theo lý tưởng Bồ 
Tát đạo sẽ bảo đảm rằng ngôi Chùa tập 
trung vào việc phục vụ cộng đồng xã hội 
và mang lại lợi ích thiết thực cho mọi 
thành viên trong xã hội, nâng cao thành 
công của ngôi Chùa với tư cách là một 
tổ chức Phi lợi nhuận là trọng trách hàng 
đầu của những người đã và đang phụng sự 
chúng sanh tức cúng dường chư Phật. 


Ả, 
LỢI Í0H VÀ DỊCH VỤ TÔI ƯU 
H0 NGƯỜI DÂN 


Tổ chức Phi lợi nhuận tìm cách nâng 
cao lợi ích của xã hội hơn là đạt được lợi 
nhuận. Mục đích của việc xây dựng một 
ngôi Chùa như là trung tâm từ thiện và cao 
hơn đó là giúp con người hiện thực hóa 


CẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LợI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 19 


ước vọng giải thoát mọi khổ đau, do đó, 
vai trò và mục tiêu chính của Chùa là phục 
vụ con người và xã hội chứ không phải 
con người và xã hội phục vụ cho Chùa hay 
tổ chức Phi lợi nhuận. 

Theo Harvey (2012), mục đích của tổ 
chức ám chỉ lý do cơ bản tại sao tổ chức 
tổn tại và là nhân tố trung tâm của văn hóa 
cốt lõi của tổ chức đó. Các hành vi của 
dịch vụ nên được nêu rõ với các mối liên 
hệ của Chùa để nhấn mạnh vai trò từ thiện 
của nó nhằm nâng cao sự thành công của 
Chùa với tư cách là một tổ chức Phi lợi 
nhuận. 

Mục đích của một tổ chức minh bạch sẽ 
thống nhất tất cả các bên liên quan, giúp 
họ hiểu được hướng đi của ngôi Chùa và 
bảo đảm cung cấp lợi ích tối ưu cho xã hội 
vì đây là sự thể hiện cụ thể đại bi tâm đối 
với tha nhân theo đúng lời Phật dạy. 


20 THÍCH VIÊN LÝ 


5, 
GIẢM NHẸ GÁNH NẶNG VÀ KHỔ ĐAU 
CỦA XÃ HỘI 


Sự thành công của ngôi Chùa với tư 
cách là một tổ chức Phi lợi nhuận cũng sẽ 
phụ thuộc vào sự thừa nhận rằng tổ chức 
được thành lập không phải để trở thành 
gánh nặng cho xã hội mà giúp giải quyết 
các vấn đề quan trọng, những vấn nạn lớn 
của xã hội, mang lại một xã hội ổn định, 
thịnh vượng và thái bình. Quan niệm này 
gắn bó chặt chế với giáo lý Phật giáo. Một 
trong những giáo pháp căn bản và vô cùng 
quan yếu của Phật giáo đó là Tứ Diệu Đế 
tức bốn chân lý cao cả, vi diệu: 

I- Sự thật của khổ đau (dukkha) 
2- Sự thật về nguyên nhân của khổ đau 


(samudaya) 
3- Sự thật về chấm dứt khổ đau 
(nrhodha) 


4- Chân lý của con đường giải thoát 
khổ đau (magga). 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 21 


Niễm tin này cho thấy rõ ràng rằng, Phật 
giáo tìm cách hiểu rõ nguyên nhân, gốc rễ 
của khổ đau và nâng cao thành công của 
một cá nhân đối với sự giải thoát những 
khổ đau. 

Mục đích chính của Phật giáo không phải 
là mang lại lợi ích vật chất nhất thời cho 
xã hội hoặc những người theo đạo Phật mà 
là để giúp đỡ họ giảm bớt khổ đau để cuối 
cùng chấm dứt toàn bộ khổ đau. Do đó, sự 
thành công của một ngôi Chùa với tư cách 
là một tổ chức Phi lợi nhuận sẽ phụ thuộc 
vào việc nó tập trung vào giải quyết các vấn 
để của xã hội hơn là những lợi ích mà một 
ngôi Chùa có thể đạt được từ xã hội. 


6. 
TRỌNG TÂM CHÍNH VỀ NHU CÂU 
0ỦA MỌI NGƯỜI 
Trọng tâm chính của tổ chức phải là khả 
năng giải quyết nhu câu thiết yếu của mọi 
người. Mối quan tâm này ngụ ý rằng nếu 


22 THÍCH VIÊN LÝ 


một tổ chức không đáp ứng được nhu cầu 
của thời đại thì đó là một tổ chức thất bại 
và không cần thiết. Do đó, sự thành công 
của một ngôi Chùa với tư cách là một tổ 
chức Phi lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào việc 
chú trọng giải quyết các nhu cầu của cộng 
đồng xã hội. Tất cả các mối tương tác nên 
tìm cách xác định nhu cầu của xã hội và tập 
trung giải quyết triệt để các vấn đề hiện có. 

Sự có mặt của các thế lực bất thiện đã 
làm g1a tăng các tệ nạn trong xã hội, gây ra 
khổ đau và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc 
sống của mỗi cá nhân. Những tệ nạn này 
có sức tàn phá khủng khiếp đối với nạn 
nhân, do đó đòi hỏi phải có những phản 
ứng thiết thực để nâng cao chất lượng cuộc 
sống trong xã hội. Những tội lỗi như vậy 
bao gồm các hành vi vô đạo đức khác nhau 
như giết người, cướp của, côn đồ, bạo lực, 
sách nhiễu tình dục, lừa dối, lường gạt, bôi 
nhọ, xuyên tạc và lạm dụng ma túy, rượu... 

Phật giáo khuyến khích, sách tấn mọi 
người nghiêm trì giới luật, nâng cao phẩm 


CẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LợI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 23 


giá đạo đức để ngăn chận và chấm dứt 
những tệ nạn này. Việc kết hợp các tiêu 
chuẩn đạo đức và bảo đảm nhận thức của 
họ trong xã hội sẽ đóng một vai trò quan 
trọng trong việc giải quyết các vấn đề của 
cộng đồng, nâng cao thành công của ngôi 
Chùa với tư cách là một tổ chức Phi lợi 
nhuận. Chùa sẽ giải quyết thành công nhu 
cầu của con người, do đó cải thiện mức 
độ phù hợp của nó đối với con người và 
xã hội và điều đó được xem như một phần 
thưởng cao quý đối với các thiện nguyện 
viên đã và đang tích cực dấn thân vì lợi ích 
lâu dài của sinh loại. 


1. 
0ÁC KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, 


ởÄ 


GHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC CỤ THỂ, 
KHẢ THI, HIỆU NĂNG VÀ HIỆU QUẢ 
Chương trình, kế hoạch, để án phải đáp 


ứng nhu cầu, phù hợp với thời đại, hoàn 
cảnh và nguyện vọng của đa số, thực tế, 


24 THÍCH VIÊN LÝ 


có thể thực hiện được, không xa vời, ảo 
tưởng, thiếu cụ thể.- 


Cơ cấu tổ chức Phi lợi nhuận thường 
được xây dựng xung quanh các chương 
trình khả thi, hiệu quả. Chương trình lợi 
nhuận Phi lợi nhuận là một tập hợp các 
dịch vụ tích hợp đáp ứng các nhu cầu cụ 
thể, đã được xác minh bằng cách đạt được 
các lợi ích và thay đổi rõ ràng trong một 
xã hội cụ thể. Trong trường hợp phát triển 
một ngôi Chùa Phật giáo, nhu cầu của xã 
hội đó là những nhu cầu tâm linh, phải 
được xác minh để tổn tại trong nghiên cứu 
thị trường. 

Doherty và Mayer (2013) quan niệm 
rằng, các chương trình để đáp ứng những 
nhu cầu đó thường được nghiên cứu để bảo 
đảm rằng chúng đáp ứng được nhu cầu của 
cộng đồng. Khi giao kế hoạch, các hoạt 
động của chương trình phải được đánh giá 
để bảo đảm chất lượng cao. Đánh giá này 
có thể đạt được bằng cách nhận được phản 
hồi quan trọng từ đối tượng phục vụ. Có 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN H0ẶC TỰ VIỆN z5 


phản hồi tích cực là một dấu hiệu cho thấy 
chương trình đáp ứng nhu cầu cụ thể của 
cộng đồng. 

Trong quá trình phát triển của Chùa, 
các chương trình nên được phát triển trong 
quá trình hoạch định chiến lược vì nó là 
phương pháp bắt buộc để đạt được các 
mục tiêu chiến lược. 


Doherty và Mayer (2013) chỉ ra rằng, 
để cộng đồng hiểu được bản chất của một 
chương trình hành hoạt của Chùa được 
phát triển tốt đẹp, các nhà phát triển nên 
liên kết nó với đầu vào, quy trình, đầu ra 
và kết quả. Đầu vào là các nguồn lực khác 
nhau cần thiết để vận hành chương trình 
như cơ sở vật chất, nhân viên chương trình, 
ngân sách và đối tượng phục vụ (Doherty 
& Mayer, 2013). Quy trình giải thích cách 
chương trình sẽ được thực hiện. Ví dụ, các 
Phật tử được tư vấn, các thành viên hiệp 
hội được hỗ trợ, hoặc nghệ thuật được tạo 
ra. Kết quả đầu ra chỉ đơn giản là đơn vị 
dịch vụ và, chúng là số lượng Phật tử trong 


26 THÍCH VIÊN LÝ 


Chùa hoặc các tác phẩm nghệ thuật trong 
Chùa. 

Cuối cùng, kết quả là những ảnh hưởng 
đối với Phật tử từ việc tham gia các Phật 
sự của Chùa bao gồm sự phát triển an toàn 
và bảo mật hoặc tăng hiệu quả trong số 
các Phật tử. 


8. 
TẠ0 ĐỘNG LỰC VÀ THƯỜNG XUYÊN GẶP GŨ 
NHAU TR0NG SỰ HÒA HỢP VÀ TÔN TRỌNG 


Khi xây dựng một chương trình và kế 
hoạch của một ngôi Chùa Phật giáo, các 
nhà lãnh đạo tinh thần phải thúc đẩy và hỗ 
trợ các thành viên gặp nhau thường xuyên 
hơn. Sự hòa hợp và tôn trọng phải được 
duy trì trong các cuộc họp. 

Trong Bộ Trường A-Hàm, kinh Du 
Hành và trong Tăng Chị Bộ kinh LH, Đức 
Phật đã dạy về 7 yếu tố đưa đến sự hưng 
vượng và phát triển của một quốc gia trong 
đó có yếu tố hội họp đông đảo và thường 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 27 


xuyên trong niệm hoà hợp, đoàn kết tương 
kính và giải tán trong niệm hoà hợp, đoàn 
kết tương kính. 

Doherty và Mayer (2013) khẳng định 
rằng các nhà phát triển các Chùa nên bảo 
đảm một phần liên quan đến việc giải 
quyết vấn đề khi thiết lập các chương trình 
và kế hoạch của một ngôi Chùa vì những 
bất đồng có thể nảy sinh trong các cuộc 
họp (Doherty & Mayer, 2013). Khi có 
những xung đột xảy ra, các chương trình 
hành hoạt hoặc hiến chế rõ ràng có thể 
được sử dụng để duy trì sự hòa hợp và tôn 
trọng giữa các thành viên. 

Về phương diện động viên, trong các 
chương trình nghị sự hoặc các buổi thuyết 
giảng cũng nên khuyến khích Phật tử về 
Chùa tu học thường xuyên để tịnh hóa 
thân tâm và tăng trưởng công đức. 


28 THÍCH VIÊN LÝ 


9, 
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, MỤC TIÊU 
HOẶC CHÍNH SÁCH 


Có nhiều chiến lược, mục tiêu và chính 
sách khác nhau phải tuân theo hoặc thực 
hiện khi phát triển một ngôi Chùa. Kang 
và Norton (2014) chỉ ra rằng mục đích 
chính của ngôi Chùa là nâng cao nhận 
thức của các thành viên trong cộng đồng 
để các tình nguyện viên sẵn sàng đến hỗ 
trợ cho sứ mệnh thiêng liêng cao cả. Để 
đạt được mục tiêu thành công đòi hỏi 
sự hợp tác giữa đội ngũ lãnh đạo, những 
người sẽ trình bày một kế hoạch ngắn gọn 
và rõ ràng về những gì mà ngôi Chùa cần 
đạt được và các mục tiêu tài trợ cho dự án 
(Kang & Norton, 2014). 

Trong quá trình phát triển, ngôi Chùa 
phải đạt được các mục tiêu như, giải quyết 
xung đột, giao tiếp, tương tác nội bộ hiệu 
quả, phát triển phương pháp giải quyết vấn 
để, quan hệ chính phủ và luật pháp, phát 


CẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LợI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 29 


triển tuyển dụng và quản lý, phân bổ nhân 
tài, đặc biệt kiện toàn thành phần lãnh đạo 
uy tín, tài năng, đạo hạnh, toàn lực, toàn 
tâm, sẵn sàng quên mình vì người, tinh 
thần trách nhiệm cao và, có các nhà tài trợ 
đầy năng lực và đạo lực. 


Chùa cũng nên có những chiến lược để 
giúp Chùa thành công và đáp ứng được 
nhu cầu của quý Đạo hữu. Các chiến lược 
mà Chùa dự định đưa ra nên được lựa chọn 
trong quá trình hoạch định chiến lược. Các 
chiến lược là điều cần thiết đối với ngôi 
Chùa vì chúng sẽ giúp các thành viên và 
những vị lãnh đạo Chùa đưa ra những 
lựa chọn có tâm, có tầm và có cứu cánh 
toàn thiện. Chiến lược là một tập hợp các 
hành động thống nhất mà ngôi Chùa phải 
thực hiện để đạt được sứ mệnh của mình 
bằng cách tận dụng lợi thế nỗ lực dấn thân 
phụng sự của mình (Bryson, 2018). 

Khi hệ thống tổ chức của một ngôi Chùa 
đang cân nhắc về vấn đề chiến lược, có 
một ít điều cần phải thấu triệt. 


30 THÍCH VIÊN LÝ 


Đầu tiên, một chiến lược không phải là 
kế hoạch. 

Thứ hai, chiến lược liên quan đến việc 
tìm hiểu mô hình phục vụ của Chùa. Các 
thành viên của Chùa và mọi người tham 
gia cần nhận thức thấu đáo những việc nên 
làm và không nên làm của họ. Chiến lược 
này cũng liên quan đến việc đánh giá vị trí 
của ngôi Chùa về cơ bản là môi trường của 
nó, đối thủ cạnh tranh cũng như đối tượng 
phục vụ của nó. 

Khi thiết lập các chiến lược của một 
ngôi Chùa trong quá trình phát triển ngôi 
Chùa, những người thực hiện chúng phải 
hiểu đầy đủ về chúng (Bryson, 2018). 

Điều quan trọng cuối cùng cần hiểu rõ 
về chiến lược là: Chiến lược là một quá 
trình liên tục vì Chùa hay bất kỳ tổ chức 
Phi lợi nhuận nào khác cũng đều không 
ngừng biến đổi. 


CẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LợI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 31 


10. 
GẦN CÓ CHÍNH SÁCH VỀ TÀI SẢN VÀ 
CÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI SẢN 
MỘT 0ÁCH NGHIÊM TÚC 


Cần có chính sách tài sản và thực hiện 
chính sách tài sản một cách nghiêm túc là 
việc rất cần thiết vì tài sản trong Chùa sẽ 
được sử dụng cho mục đích từ thiện trên 
căn bản của đại bị tâm. 

Các chính sách của Chùa bao gồm kế 
toán Phi lợi nhuận; điều này có nghĩa là 
ngôi Chùa phải có một báo cáo về tình 
hình tài chính cho thấy rõ các khoản nợ và 
tài sản của ngôi Chùa nếu có. Chính sách 
sau đây là xung đột lợi ích và nó là chính 
sách quan trọng nhất khi phát triển ngôi 
Chùa. Chính sách này phải được lập thành 
văn bản và cần được vị Viện Chủ hay vị 
TU Trï xem xót. 


Chính sách khác mà Chùa nên có là 
chính sách thanh toán và hoàn trả. Chính 


32 THÍCH VIÊN LÝ 


sách này được sử dụng khi hạch toán các 
chi phí trong chùa; Chùa nên cung cấp 
các hướng dẫn cho thấy làm thế nào các 
khoảng vay mượn phải được hoàn trả. 


Một chính sách khác mà Chùa nên thực 
hiện là chính sách nhận quà hay nhận tài 
vật cúng dường và chính sách mà Chùa sẽ 
dùng để quyết định mọi món quà có được 
nhận hay không để tránh tình trạng có thể 
bị kiện tụng hoặc vướn vào tranh chấp 
chính trị hoặc phạm pháp... 

Chính sách cuối cùng đó là chính sách 
người kế thừa ngôi Chùa. Đây là chính 
sách tối ư quan yếu vì nó đóng vai trò điểu 
hòa và ổn định mọi Phật sự đồng thời là 
nhân tố nền tảng để ngôi Chùa có thể tôn 
tại bễn vững và lâu dài mà không có bất 
cứ xáo trộn, tranh chấp nào trong việc kế 
thừa giữa thế hệ này và thế hệ khác; đặc 
biệt trong trường hợp vị Viện chủ hay Trụ 
trì bị khuyết tịch vì bất kỳ lý do gì trong 
bất kỳ thời điểm nào. Chính sách nhân sự 
quan trọng này cần phải được xác định thật 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN H0ẶC TỰ VIỆN 33 


rõ trong Quy chế, hay nội quy (Bylaws) 
của Chùa, mặc dù ““Thừa tự pháp” mới là 
tôn chỉ và mục tối hậu của những người 
con Phật. 


1. 
LÀM THÊ NÀO ĐỀ ĐẠT ĐƯỢC 
MỤC TIỂU TÔI HẬU 


Trong quá trình phát triển của Phật giáo, 
các Phật tử cùng với những người lãnh đạo 
tinh thần của họ đặt ra những mục tiêu để 
bảo đảm rằng họ phải làm việc rất chăm 
chỉ để đạt được những mục tiêu đó. Để đạt 
được một mục đích cụ thể là một nhiệm 
vụ khá quan trọng vì nó liên quan đến việc 
thực hiện theo các bước đã định cho đến 
mục đích thứ hai. Đối với các Phật tử, để 
đạt được các mục tiêu đã đặt ra, có một số 
bước mà họ nên làm theo. 

Bước đầu tiên là bảo đảm rằng họ hết 
lòng với các mục tiêu đã đặt ra (Kaelbling, 
2013). 


34 THÍCH VIÊN LÝ 


Bước thứ hai là viết ra các mục tiêu của 
họ; mặc dù nghe có vẻ nhỏ nhưng nó tác 
động đáng kể đến việc đạt được mục tiêu. 

Ngoài ra, các Phật tử và người lãnh đạo 
nên chủ động, tự lập để thành công và, họ 
có thể đạt được điều này bằng cách loại bỏ 
những cám dỗ hay bị sập bẫy rất có thể sẽ 
phải xảy ra. 

Những người tham gia các Phật sự của 
Chùa cũng cần phải biến mục tiêu của 
họ thành một phần trong thói quen hàng 
ngày của họ. Họ có thể đạt được điểu này 
bằng cách xem xét và hiểu các mục tiêu và 
những gì được mong đợi ở chúng. Họ cũng 
cần được giúp đỡ để đạt được mục tiêu của 
mình. Có nhiều cách khác nhau mà họ có 
thể sử dụng để nhận được sự trợ giúp nhằm 
đạt được mục tiêu của mình. Chúng bao 
gồm việc nói chuyện với những người đã 
đạt được các mục tiêu tương tự như của họ, 
tìm kiếm một nhóm người cũng đang làm 
việc để đạt được các mục tiêu tương tự như 
của họ và có tinh thần trách nhiệm cao. 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN H0ẶC TỰ VIỆN ai 


Sau khi các Phật tử tiếp cận sự trợ giúp, 
họ nên bắt đầu làm việc để đạt được mục 
đích. Trì hoãn việc bắt đầu có thể khiến 
họ không đạt được mục tiêu vì việc bắt 
đầu trở nên khó khăn. Đối với mục tối hậu 
là giải thoát toàn bộ khổ đau cho mình và 
người thì phải nỗ lực, tinh cần hành trì lời 
Phật dạy. 


12. 
NGUỒN NHÂN LỰC VÀ 
QUẢN LÝ NGUÔN NHÂN LỰC 


Sự vận hành thành công của một ngôi 
Chùa sẽ phụ thuộc vào hiệu quả của công 
tác quản lý nhân sự và nhân lực. Nguồn 
nhân lực được cho là nguồn lực quý giá 
nhất trong một tổ chức. Storey (2016) định 
nghĩa nguồn nhân lực là những cá nhân 
trực tiếp đóng góp vào việc đạt được các 
mục tiêu của tổ chức. Vì vậy, nguồn nhân 
lực để cập đến những cá nhân đã đóng góp 
cho tổ chức trong quá khứ và họ nắm giữ 
tương lai của một tổ chức. 


36 THÍCH VIÊN LÝ 


Theo Armstrong (2019), Nguồn nhân 
lực là nguồn lực duy nhất trong tổ chức có 
thể phân bổ và kiểm soát tất cả các nguồn 
lực khác để sản xuất có hiệu quả các sản 
phẩm (hàng hóa hoặc dịch vụ) mong 
muốn. Các tổ chức thành công, dù là tổ 
chức vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận, đều 
có sự quản lý nguồn nhân lực hiệu lực và 
hiệu quả vì quản lý nguồn nhân lực là một 
công việc khá phức tạp. 

Jabbour và Santos (2008) chỉ ra rằng, 
quản lý nguồn nhân lực nhằm mục đích 
giảm bớt hoặc xóa bỏ sự khác biệt giữa 
mọi người, giải quyết xung đột giữa những 
người lao tác và hướng nhân viên đến việc 
đạt được các mục tiêu của tổ chức. 

Storey khẳng định rằng, bộ phận HRM 
là một bộ phận tổ chức quan trọng giữ mọi 
người trong một tổ chức, khiến họ làm 
việc trong một tổ chức cụ thể, trực tiếp và 
gián tiếp, chịu trách nhiệm đạt được các 
mục tiêu và tầm nhìn của tổ chức. 


Theo Jabbour và Santos (2008), mục 
tiêu chính của bộ phận nhân sự là giúp tổ 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN H0ẶC TỰ VIỆN Tá 


chức hiện thực hóa tầm nhìn và đạt được 
mục tiêu thông qua con người. 


Theo Armstrong (2019), chức năng của 
HRM là hướng dẫn nhân viên và cho phép 
họ đạt được các năng lực cần thiết để đạt 
được các mục tiêu của tổ chức. Do đó, để 
bộ phận quản lý nguồn nhân lực hoạt động 
hiệu quả, nhà quản lý nhân sự cần phải 
hợp tác với nhân viên, hiểu rõ khả năng 
hiện tại và kỳ vọng trong tương lai của họ 
để phát triển các năng lực cụ thể và khai 
thác chúng triệt để nhằm đáp ứng các mục 
tiêu cá nhân và tổ chức. 

Storey (2016) chỉ ra rằng có nhiễu 
phương pháp mà tổ chức sử dụng để phát 
triển và quản lý những năng lực này, bao 
gồm đào tạo, đánh giá hiệu suất, phát triển 
nghề nghiệp, phản hồi và tu nghiệp, bồi 
dưỡng, khen thưởng và luân chuyển công 
VIỆC. 

Vì nguồn nhân lực là nguồn lực quý giá 
nhất trong một tổ chức, nên cần phải đưa 
ra các chiến lược thiết thực để bảo đảm 


38 THÍCH VIÊN LÝ 


sử dụng tối đa kiến thức, kỹ năng và khả 
năng vì lợi ích tối ưu của tổ chức. Bên cạnh 
đó, các tổ chức nên quản lý nguồn nhân 
lực của mình trong một khuôn khổ được 
hoạch định chặt chế và phản ánh các mục 
tiêu chiến lược của họ. Storey (2016) cho 
biết thêm rằng các khía cạnh khác nhau 
của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức 
củng cố và phát triển các hành vi và hiệu 
suất nhằm nâng cao việc đạt được thành 
công của doanh nghiệp. 

Do tầm quan trọng của quản lý nguồn 
nhân lực trong việc đạt được các mục tiêu 
của tổ chức, phát triển ngôi Chùa mang lại 
hiệu quả cao, đáp ứng thỏa đáng nhu cầu 
của xã hội, đòi hỏi quản lý nguồn nhân lực 
có chiến lược để nâng cao hiệu quả của nó. 
Chùa nên áp dụng các chiến lược hiệu quả 
để kết hợp nhân tài, tuyển chọn nhân sự, 
đào tạo con người, nuôi dưỡng nhân tài, 
xác định và phân công kỹ năng hợp lý. 

Ngôi chùa cũng rất cần những nhà lãnh 
đạo tài năng và đức độ, có tầm nhìn xa 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN H0ẶC TỰ VIỆN 39 


và rõ ràng, có hạnh nguyện cao đẹp vì tổ 
chức và sẵn sàng hy sinh không ngừng cho 
lợi ích của tổ chức. Bên cạnh đó, người 
lãnh đạo ngôi Chùa cần có khả năng điều 
hợp, đoàn kết nhân sự, lãnh đạo đúng đắn, 
nghiêm minh, hiệu lực và hiệu quả. Hơn 
nữa, mỗi thành viên trong ngôi Chùa phải 
có ý thức trách nhiệm cá nhân đối với ngôi 
Chùa và, họ nên coi sự tổn tại của ngôi 
Chùa chính là sự sống còn của họ. Mỗi 
người nên tận tụy hy sinh và cam kết phục 
vụ tổ chức. Do đó, việc điều hành một ngôi 
Chùa hưng thịnh đòi hỏi công tác quản lý 
nhân sự tối ưu, dựa vào các Phật sự tiêu 
biểu sau đây: 

Tuyển chọn, đào tạo, giáo dưỡng tác 
thành, bảo vệ, kết hợp và phân bố nhân tài 
hợp tình hợp lý. 

Các nhà quản lý nguồn nhân lực nên áp 
dụng các chiến lược hiệu quả để lựa chọn, 
đào tạo, nuôi dưỡng, giữ chân và kết hợp 
nhân tài. Storey (2016) định nghĩa lựa 
chọn nhân viên là quá trình thu hút hoặc 


40 THÍCH VIÊN LÝ 


có được nhân sự có năng lực cho các công 
việc thích hợp trong một tổ chức. Do đó, 
việc tuyển chọn nhân viên đòi hỏi phải 
phát hiện ra những tài năng mới và những 
triển vọng mới để lấp đầy các vị trí tuyển 
dụng khác nhau trong một tổ chức. 

Chùa nên sinh động, linh hoạt trong việc 
lựa chọn những tài năng tốt nhất để lấp đầy 
các vị trí khác nhau của mình nhằm bảo 
đảm thành công và thành công viên mãn. 
Ban lãnh đạo của Chùa có thể áp dụng quy 
trình tuyển dụng nội bộ hoặc bên ngoài, 
nơi có các vị trí cần tuyển dụng. Tuyển 
dụng nội bộ liên quan đến việc mời các 
cá nhân trong tổ chức, trong khi mời bên 
ngoài liên quan đến việc lựa chọn nhân 
tài bên ngoài tổ chức. Theo Jabbour và 
Santos (2008), tuyển dụng nội bộ là chiến 
lược hiệu quả nhất vì nhân viên đã biết các 
mục tiêu và tôn chỉ của tổ chức. 

Quá trình tuyển dụng bên ngoài cũng 
mang đến cơ hội có nhiều tiểm năng để 
Chùa có được nhân tài, đặc biệt là khi cần 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 41 


mở rộng nguồn nhân lực. Hơn nữa, để 
Chùa hoạt động hiệu quả, cần phải tuyển 
chọn và kết hợp nhân sự tài năng phù hợp 
với tôn chỉ và mục tiêu tối hậu của Phật 
giáo. 

Sau khi tuyển chọn được những nhân 
tài cần thiết, ban lãnh đạo của Chùa nên 
đào tạo và phát triển nhân sự của mình để 
trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức và hạnh 
nguyện nhằm nâng cao năng suất và sự 
hữu ích của họ trong Chùa để nhân viên 
và tổ chức hay ngôi Chùa cùng phát triển 
theo hướng tương tự. Theo Storey (2016), 
đào tạo thường đòi hỏi nâng cao kỹ năng 
vận hành của nhân viên. Việc đào tạo nhân 
viên sẽ rất quan trọng để thu hẹp khoảng 
cách giữa những øì nhân viên có thể làm 
và những gì họ nên làm để nâng cao thành 
công của ngôi Chùa. 

Theo Jabbour và Santos (2006), đào 
tạo nhân viên chủ yếu tập trung vào các 
mục tiêu ngắn hạn hoặc hiệu suất. Mặt 
khác, Jabbour và Santos cho thấy rằng sự 


42 THÍCH VIÊN LÝ 


phát triển của nhân viên nhằm mục đích 
mở rộng kiến thức và kỹ năng của nhân 
viên để nâng cao trách nhiệm của họ trong 
tương lai. Ngôi chùa nên kết hợp việc đào 
tạo và phát triển để củng cố thành công 
trong hiện tại và bảo đảm tính bền vững 
của nó trong tương lai lâu dài. 

Như đã đề cập trước đó, mục đích chính 
của ngôi Chùa là mang lại sự thay đổi tích 
cực trong xã hội. Sự thay đổi này yêu cầu 
tổ chức bắt đầu bằng cách thực hiện những 
thay đổi như vậy đối với nhân sự của mình 
để mở rộng các dịch vụ của mình cho xã 
hội. 

Bên cạnh việc đào tạo và phát triển, 
Chùa nên áp dụng các chiến lược thiết thực 
để bảo đảm sự hài lòng trong công việc của 
các Đạo hữu, nâng cao động lực của họ và 
khen thưởng họ khi cải thiện hiệu suất và 
khả năng giữ chân họ. Jabbour và Santos 
cho thấy rằng sự hài lòng trong công việc 
là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết 
các thách thức của tổ chức vì mọi người 


CẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LợI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 43 


có xu hướng nỗ lực tối đa ở nơi họ yêu 
thích. Chùa nên đánh giá cao sự hài lòng 
trong công việc của quý Đạo hữu dựa trên 
những nỗ lực nhân đạo đầy lòng bi mẫn và 
bảo đảm sự tôn trọng trong lực lượng phát 
tâm làm công quả cho Chùa. 

Chùa cũng nên đầu tư nhiều vào việc 
tạo động lực và khen thưởng cho quý Đạo 
hữu của mình. Jabbour và Santos (2008) 
chỉ ra rằng động lực nâng cao lợi thế dấn 
thân của tổ chức bằng cách cải thiện hiệu 
suất và giữ chân cộng tác viên. S(orey 
(2016) khẳng định rằng tuyển dụng và đào 
tạo nhân tài mới tốn kém hơn so với việc 
giữ lại nhân sự sẵn có. Do đó, Chùa nên 
bảo đảm rằng tưởng thưởng, tán dương 
các Đạo hữu của mình một cách hiệu quả 
thông qua việc thăng chức và nâng cao 
động lực cũng như sự hài lòng trong công 
việc để bảo đảm giữ chân họ. 

Hơn nữa, Chùa cần kết hợp các tài năng 
khác nhau để tạo ra các nhóm hiệu quả sẽ 
cung cấp các dịch vụ hiệu quả cho xã hội, 


44 THÍCH VIÊN LÝ 


nâng cao việc đạt được mục tiêu chính của 
mình để giải quyết nhu cầu của số đông. 

Nhân sự nông cốt của Chùa phải thường 
xuyên tu học. Chỉ với căn bản Phật pháp 
được lãnh hội và sự tu tập thường xuyên 
trong đời sống mới khiến cho người Phật 
tử hiểu rõ lý tưởng và mục đích phục vụ 
nhằm tránh được những xung đột cá nhân, 
tranh chấp phe nhóm, đồng thời loại trừ 
các tư tưởng tiêu cực đưa dẫn đến tình trạng 
thóai chí nản lòng, hoặc rơi vào bệnh công 
thần vì cho rằng mình là người có công 
hay là người đã phục vụ thâm niên do tâm 
chấp ngã sâu nặng, hoặc do tác động bởi 
những quan điểm, khuynh hướng chính 
trị hoặc bị các thế lực bất thiện cài đặt, 
móc nối, mua chuộc do vì không thấu hiểu 
Phật pháp cũng như không có lý tưởng, 
hạnh nguyện và đạo lực sâu dày. 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 45 


13. 
LÃNH ĐẠO HIỆU QUÁ VÀ 
QUẢN LÝ NGUÔN NHÂN LỰC 


Ngôi Chùa có yêu cầu cao về việc quản 
lý nguồn nhân lực hiệu quả sẽ nâng cao 
hiệu quả của nguôn nhân lực của mình. 
Chùa cần áp dụng quản lý nguồn nhân lực 
chiến lược (SHRM) để củng cố các mục 
tiêu của tổ chức. Theo Armstrong (2019), 
SHRM tập trung vào việc quản lý nguồn 
nhân lực ảnh hưởng như thế nào đến hoạt 
động của tổ chức. Armstrong (2019) khẳng 
định rằng nguôn nhân lực chiến lược dựa 
trên nguồn nhân lực chính và kết hợp với 
khái niệm HRM chiến lược. Điều này có 
nghĩa là thực hiện nhiệm vụ một cách có 
kế hoạch và có tổ chức, tích hợp các mục 
tiêu của tổ chức với các chuỗi hành động 
và chính sách. Theo Armstrong, quản lý 
nguồn nhân lực chiến lược bảo đảm việc 
ra quyết định tốt hơn và các hành động 
quyết định hiệu quả tốt đối với các hoạt 


46 THÍCH VIÊN LÝ 


động lâu dài của tổ chức. Việc áp dụng 
chiến lược quản lý nguồn nhân lực sẽ cho 
phép ngôi Chùa phù hợp, thù ứng với kiến 
thức và kỹ năng của nhân sự với các mục 
tiêu của tổ chức, bảo đảm hiệu suất tối đa. 

Armstrong (2019) cho biết thêm rằng, 
Quản lý nguồn nhân lực chiến lược cũng 
có thể giúp một tổ chức xác định các mối 
đe dọa bên ngoài có thể ảnh hưởng đến 
thành công của tổ chức đó và giải quyết 
chúng để nâng cao thành công của tổ chức. 

Vì vậy, áp dụng chiến lược quản lý và 
lãnh đạo nguồn nhân lực sẽ đóng một vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thành 
công của một ngôi Chùa. 


14. 
TRÁCH NHIỆM GỦA TỔ CHỨC 


Sự thành công của ngôi Chùa cũng sẽ 
phụ thuộc vào mức độ trách nhiệm tổ 
chức nhân sự. Như đã đề cập trước đó, mỗi 
thành viên trong tổ chức phải có tinh thần 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 47 


trách nhiệm cao và coi sự sống còn của tổ 
chức là sự sống còn của chính mình. Cam 
kết tổ chức tối ưu sẽ nâng cao nỗ lực và 
động lực của nhân sự để đạt được các mục 
tiêu của tổ chức. Mỗi thành viên trong đội 
ngũ nhân sự của Chùa phải có trách nhiệm 
cung cấp các dịch vụ từ thiện cho xã hội 
với tất cả lòng từ bi và trí tuệ. 


15. 
NGUỒN TÀI CHÍNH C0 BẢN 


Mặc dù mục tiêu tối hậu của chùa là 
Ø1úp người giác ngộ, giải thoát, tuy nhiên, 
giữa bối cảnh xã hội đòi hỏi các phương 
tiện cần có để mục tiêu được hoàn thành 
viên mãn, vì thế các nguồn lực tài chính cơ 
bản là nhân tố quan trọng trong việc xây 
dựng ngôi Chùa. Nguồn tài chính của bất 
kỳ tổ chức nào có thể là tiền mặt lưu động, 
các khoản đầu tư tài chính hoặc tiền gửi 
ngân hàng. Trong trường hợp này, việc 
xây dựng một ngôi Chùa Phật giáo cần có 
nguồn tài chính. 


48 THÍCH VIÊN LÝ 


Aranda-Usón et al (và cộng sự) (2019) 
tuyên bố rằng các nguồn tài chính sẽ được 
sử dụng để thực hiện tất cả các hoạt động 
trong quá trình xây dựng ngôi Chùa và 
thậm chí sau quá trình xây dựng. Các hoạt 
động đòi hỏi nguôn tài chính là, mua các 
thiết bị thích hợp cần thiết để thực hiện 
các chương trình như mua một mảnh đất 
nơi sẽ xây dựng ngôi Chùa. Ngoài ra còn 
có những chi phí cho các Phật sự khác như 
in ấn kinh sách, phương tiện truyền thông 
như truyền hình, báo chí v.v... 

Sau khi bảo đảm rằng có sẵn các nguồn 
tài chính cơ bản để bắt đầu xây dựng ngôi 
Chùa, một kế hoạch phải được thực hiện 
về cách thức chi tiêu số tịnh tài đó. Sự sẵn 
có của các nguôn tài chính cơ bản sẽ thúc 
đẩy tiến độ xây dựng nhanh chóng hơn và 
cũng giúp cho người có trách nhiệm ít lo 
lắng hơn. 

Tổng số tiền cần thiết để xây dựng một 
ngôi Chùa là khoảng một trăm đến một 
trăm năm mươi đô la cho mỗi bộ vuông 


CẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LợI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 49 


(square feet), tuy nhiên điều này phụ thuộc 
vào vật liệu được sử dụng và vị trí nơi ngôi 
Chùa sẽ được xây dựng (Aranda-Usón và 
cộng sự, 2019). 


16. 
QUY TRÌNH NHẬN NGUỒN TÀI CHÍNH 
VÀ TÔI ĐA HÓA NGUỘN TÀI CHÍNH 
TR0NG KHẢ NĂNG CÓ THỂ 


Để có nguồn tài chính đáp ứng mục đích 
xây dựng Chùa, Chùa có thể thu nhập tài 
chính từ nhiều nguồn khác nhau. Thứ nhất, 
quý Phật tử có thể phát tâm cúng dường 
hoặc vận động quyên góp hoặc gây quỹ 
bằng nhiều phương thức khác nhau như tổ 
chức tiệc chay, văn nghệ, SỐ SỐ, rửa xe, 
đấu giá, gara sales v.v... Thứ hai, Chùa 
cũng có thể vận động mọi người đóng góp 
những gì họ có. Một cách khác mà Chùa 
có thể sử dụng để có tiền xây dựng là 
thông qua thập phân. Họ có thể quyết định 
có một ngày cụ thể trong tháng để làm lễ 


50 THÍCH VIÊN LÝ 


dâng thập phân và các nguồn lực sẽ được 
sử dụng. Vay tiền không lấy lời trong thời 
gian cố định cũng là một cách khác để có 
được tài chính. Các khoản vay phải tuân 
theo một số điểu kiện và pháp luật. 

Sau khi đã có được nguồn tài chính căn 
bản phải tìm cách để tối đa hóa nguôn tài 
lực một cách hợp pháp và hợp lý. Việc tối 
đa hóa các nguồn tài chính có thể tiết kiệm 
đáng kể cho các đội ngũ xây dựng và quản 
lý khi họ hoàn thành công trình xây cất 
với các nguồn lực sẵn có. Việc tối đa hóa 
nguồn tài chính bắt đầu từ việc đánh giá 
chiến lược bảo trì của ngôi Chùa và xác 
định sự cân bằng tối ưu của các hoạt động 
phòng ngừa, dự đoán và phản ứng (Xu et 
al., 2020). 

Điều cần thiết là phải hiểu bản chất quan 
trọng của các nguồn lực và thiết bị cần 
thiết để hỗ trợ việc xây dựng ngôi Chùa. 
Bằng cách áp dụng cách tiếp cận chiến 
lược để bảo trì và sử dụng hiệu quả các chỉ 
số hoạt động chính, ngôi Chùa có thể tối 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN H0ẶC TỰ VIỆN 51 


đa hóa nguồn lực, giảm chi phí vận hành 
và tăng lợi tức đầu tư. Một chiến lược cốt 
lõi về bảo trì mà Chùa nên áp dụng là xem 
các hoạt động bảo trì như một khoản đầu 
tư dài hạn tập trung vào việc điểu chỉnh 
các nguồn lực sẵn có để đạt được sự tiết 
kiệm tối đa. 


lý 
GHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH 
CHI TIÊU HỢP LÝ 


Khi xây Chùa phải có kế hoạch và chính 
sách chi tiêu hợp lý, nghĩa là phải có kinh 
phí. Chuẩn bị ngân sách bằng cách nào 
đó là một công việc rất tẻ nhạt và đây là 
lý do tại sao nhiễu người không thích lập 
ngân sách. Một số người trong số những 
người làm ngân sách gặp khó khăn khi gắn 
bó với nó. Cần phải có kế hoạch và chính 
sách chi tiêu hợp lý nhằm tránh lãng phí 
nguồn tài chính. Có những bước mà Chùa 
phải tuân theo khi lập một kế hoạch chi 
tiêu hoặc ngân sách hợp lý. 


52 THÍCH VIÊN LÝ 


Trước hết, Chùa nên theo dõi thu nhập 
và chi tiêu của Chùa để dự kiến chính xác 
tình hình tài chính của Chùa. Ban lãnh đạo 
có thể đạt được điều này bằng cách ghi 
lại các khoản chi tiêu vào một cuốn sổ và 
xem lại các hóa đơn (Ostaev et al., 2019). 


Thứ hai, ban lãnh đạo của Chùa nên lên 
kế hoạch mua sắm, nghĩa là trước khi đến 
tiệm, nên họp và viết ra những gì cần thiết 
cho việc mua sắm. 


Bước tiếp theo là tránh mua sắm bốc 
đồng vì mua những thứ không có kế hoạch 
là điều phí phạm và có thể ảnh hưởng đáng 
kể đến việc xây dựng (Ostaev et al., 2019). 
Những cá nhân đã được chọn để mua sắm 
nên là những người duy nhất. Có nhiễu 
người mua sắm có thể có ảnh hưởng đáng 
kể dẫn đến chi tiêu nhiều tiền hơn. Thanh 
toán tiền mặt là một bước khác giúp bạn có 
kế hoạch và chính sách chi tiêu hợp lý. Lý 
do của việc thanh toán bằng tiền mặt là thẻ 
ghi nợ hoặc thẻ tín dụng làm tăng chi tiêu 
vì không có đổi tiền; nó không chỉ ra một 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN So 


giao dịch mua thực sự. Theo Ostaev et al. 
(2019), để có kế hoạch chi tiêu hợp lý, họ 
nên bảo đảm rằng việc tiếp thị không đánh 
lừa họ. Tiếp thị ảnh hưởng rất nhiều đến 
cách cá nhân tiêu tiền, vì vậy điểu quan 
trọng là phải hiểu điều gì thu hút họ đến 
một sản phẩm cụ thể khi mua hàng. 

Mẫu thu nhập và chi tiêu tài chính rõ 
ràng, với một bản tóm tắt và báo cáo rõ 
ràng và hợp lý. Sau khi tạo ngân sách, 
bước tiếp theo là hình thành một mẫu 
thu nhập và chi tiêu tài chính đơn giản 
với một bản tóm tắt và báo cáo rõ ràng. 
Mẫu thu nhập và chỉ tiêu tài chính là một 
trong những mẫu cốt lõi mà mọi tổ chức 
nên có. Molla và Mondaca (2017) khẳng 
định rằng các mẫu thu nhập và chi tiêu tài 
chính được sử dụng để hiển thị tất cả các 
mục thu nhập và chi tiêu. Trong trường 
hợp này, phải có các khoản mục thu nhập 
và chi phí trong khi xây dựng Chùa, nên 
tất cả chúng phải được ghi vào mẫu thu 
chi tài chính. Khi ghi chép, mọi thứ cần 


541 THÍCH VIÊN LÝ 


rõ ràng để dễ tính toán, cân đối tài chính 
và tham khảo sau này. 

Một báo cáo cũng nên được viết sau 
khi mẫu thu nhập và chi tiêu tài chính 
được ghi lại. Báo cáo này tóm tắt tất cả 
các quy trình tài chính sẽ diễn ra trong 
toàn bộ quá trình xây dựng. Lý do chính 
để có hoặc viết báo cáo là để cung cấp 
thông tin về hiệu suất và những thay đổi 
trong tình hình tài chính của công trình 
xây dựng và tình hình tài chính, điều này 
rất hữu ích đối với nhiều cá nhân đưa ra 
các quyết định kinh tế (Yusuf & Jordan, 
2017). Khi viết báo cáo tài chính, có các 
bước cần tuân theo và, bước đầu tiên là 
quyết định khung thời gian. Điều này có 
nghĩa là trước khi bộ phận tài chính tham 
gia vào quá trình xây dựng, cần phải xác 
định khoảng thời gian mà báo cáo tài 
chính sẽ thực hiện. Hầu hết các báo cáo 
tài chính được lập hàng quý và hàng nắm 
trong khi những báo cáo khác lập hàng 
tháng (Molla & Mondaca, 201/7). 


CẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LợI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 55 


Bước thứ hai là xem lại sổ kế toán để 
bảo đảm rằng mọi thứ trong sổ cái đều 
được cập nhật và được ghi chép đúng 
cách. Bước cuối cùng là thu thập bất kỳ 
thông tin nào còn thiếu; Nếu thiếu thông 
tin khi xem xét danh mục, điễểu quan trọng 
là phải theo dõi bất kỳ tài liệu liên quan 
nào cần thiết để bảo đảm rằng báo cáo tài 
chính là chính xác và đầy đủ. 


18. 
KHAI THUÊ RŨ RÀNG 


Các tổ chức phi lợi nhuận được miễn 
đóng thuế, nhưng họ phải khai thuế hàng 
năm. Tờ khai thuế là một biểu mẫu do 
cơ quan thuế cung cấp để hiển thị thu 
nhập, chi phí và các thông tin thuế khác 
(Devereux và cộng sự, 2018). Thông qua 
tờ khai thuế, người nộp thuế có thể tính 
toán lịch nộp thuế, nghĩa vụ thuế và yêu 
cầu tài trợ cho việc nộp thừa thuế. Tổ chức 
phi lợi nhuận như một ngôi Chùa nên nộp 
hồ sơ khai thuế theo các bước sau: 


56 THÍCH VIÊN LÝ 


Thứ nhất, tổ chức phi lợi nhuận nên xác 
định xem họ có cần nộp hồ sơ xét duyệt 
lại hay không vì một số tổ chức được miễn 
nộp hồ sơ khai thuế như các tổ chức nhỏ 
hoặc số tiền thu nhập hàng năm không quá 
mức ấn định của cơ quan thuế vụ. 

Thứ hai, tổ chức phi lợi nhuận nên quyết 
định loại mẫu nào để nộp vì bản khai thuế 
phải nộp phụ thuộc vào số tiền họ đã 
nhận được trong năm tính thuế cụ thể đó 
(Devereux và cộng sự, 2018). 

Bước tiếp theo là tổ chức phi lợi nhuận 
điển vào mẫu khai thuế. Nếu tổ chức phi 
lợi nhuận có quy mô nhỏ, ban lãnh đạo có 
thể nộp các tờ khai thuế vì đây là một quy 
trình đơn giản. Mặt khác, tổ chức phi lợi 
nhuận lớn có thể thuê một kế toán viên am 
hiểu các vấn đề của các tổ chức được miễn 
thuế vì quy trình này rất phức tạp. 

Bước cuối cùng là tổ chức phi lợi nhuận 
phải nộp tờ khai của họ đúng hạn và họ có 
thể thực hiện việc đó thông qua e-file hoặc 
thông qua việc gửi tờ khai thuế đến IRS. 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 57 


19. 
CÂN CÚ MỘT 00 SỬ 


Khi xây dựng một ngôi Chùa, điều quan 
trọng là phải lưu ý đến những người hàng 
xóm vì họ là động lực chính của các hoạt 
động. Theo Ngo (2020), để xây dựng một 
ngôi Chùa, những người hàng xóm sẽ là 
những người sẽ đến giúp đố trong các hoạt 
động khác nhau. Rất có thể họ cũng là 
những người sẽ tình nguyện cung cấp một 
mảnh đất để xây dựng Chùa. 

Thông qua việc tôn trọng họ, sẽ có sự 
phát triển của một mối quan hệ tốt đẹp, 
điều này sẽ thúc đẩy một số người trong 
số họ đến tu học và phục vụ cho các Phật 
sự trong Chùa. Vì mục đích chính của việc 
xây dựng một ngôi Chùa là để vụ phục cho 
con người và xã hội, nên đó sẽ là mục tiêu 
đạt được và, các hoạt động khác đã được 
lên lịch trình cũng sẽ được hoàn thành. 

Tránh tạo những rắc rối cho hàng xóm 
như gây ôn ào và cản trở giao thông... 


58 THÍCH VIÊN LÝ 


Ban lãnh đạo của Chùa cần bảo đảm 
rằng ngôi Chùa không làm mất cảm tình 
của những người hàng xóm bằng cách gây 
ôn ào hoặc cản trở giao thông tại nơi ngôi 
Chùa được xây dựng. Khi những người 
trong Chùa tiến hành các hoạt động của 
mình cần bảo đảm không gây ổn ào làm 
ảnh hưởng đến những người hàng xóm 
đang sinh hoạt. NÑgo (2020) nói rằng hãy 
giảm thiểu tiếng ổn; họ có thể sử dụng 
cách âm khi xây dựng ngôi Chùa hoặc bảo 
đảm rằng họ sử dụng tiếng nói, âm thanh 
thấp nhất có thể khi thực hiện những Phật 
sự như các khóa lễ hoặc thuyết pháp hay 
chương trình văn nghệ, hội thảo, hội nghị, 
đại hội v.v... 

Ban lãnh đạo của Chùa cũng nên bảo 
đảm rằng sẽ không có tình trạng tắc nghẽn 
g1ao thông trong quá trình xây dựng hoặc 
nơi ngôi Chùa sẽ xây dựng. Trở ngại giao 
thông trong quá trình xây dựng một ngôi 
Chùa có thể xảy ra theo hai cách: 

Đầu tiên là khi ngôi Chùa được xây 
dựng ở khu vực làm cản trở sự di chuyển 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN H0ẶC TỰ VIỆN 59 


tự do của người và phương tiện g1ao thông 
(Ngo, 2020). 

Một cách khác mà giao thông có thể bị 
trở ngại trong quá trình xây dựng Chùa vì 
vật liệu xây dựng không được sắp xếp tốt, 
đến mức buộc người và phương tiện đi lại 
phải sử dụng một chiễu dẫn đến tình trạng 
tắc nghẽn giao thông. Giao thông có thể 
được kiểm soát bằng cách bảo đảm rằng 
ngôi Chùa được xây dựng ở đúng vị trí và, 
trong quá trình xây dựng, vật liệu được 
sử dụng được sắp xếp một cách có trật tự. 
Giảm thiểu tiếng ồn và bảo đảm an toàn 
cho việc đi lại sẽ thể hiện sự hài hòa, thân 
thiện với hàng xóm. 


20. 
MANG LẠI SỰ ỔN ĐỊNH VÀ YÊN BÌNH 
H0 NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM 


Xây dựng một ngôi chùa mục đích là để 
mang lại sự ổn định và yên bình cho hàng 
xóm bên cạnh cứu cánh tối hậu là chuyển 
hóa phiền não, giải thoát khổ đau. Ngôi 


60 THÍCH VIÊN LÝ 


Chùa phải là một nơi mà mọi người đến để 
tìm kiếm sự yên bình, thanh tịnh và an lạc. 
Mọi người phải đối mặt với một số thách 
thức tại một số thời điểm trong cuộc sống 
và, ngôi Chùa có giá trị cũng như ích lợi 
lớn khi cung cấp một môi trường yên bình, 
thanh tịnh để tu tập và rũ bỏ mọi phiền 
muộn, căng thắng, bất an. Các Phật sự tại 
Chùa phải mang lại hòa bình, ổn định cho 
xã hội hoặc các hoạt động mà hàng xóm cần 
tìm kiếm để sống trong định tĩnh và an lạc. 
Để tránh những phiền nhiễu, rắc rối, Chùa 
nên có chương trình dạy mọi người về cách 
sống hòa kính và thực tập thiền quán để 
thường xuyên tỉnh giác và chánh niệm. 


21. KHÔNG CÓ NHỮNG HOẠT ĐỘNG 
BẮT HỢP PHÁP 


Các hoạt động được thực hiện trong một 
ngôi Chùa phải là những hoạt động hợp 
pháp. Chùa không nên ủng hộ các hoạt 
động bất hợp pháp dù trong Chùa hay 


CẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LợI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 61 


ngoài Chùa. Theo Ngo (2020), Chùa cần 
tránh làm những việc làm vi hiến mà phải 
tuân thủ pháp luật của đất nước và thanh 
quy của chính ngôi Chùa. 


22. 
KHÔNG XÂY DỰNG CƠ SỬ TRÁI VỚI 
LUẬT PHÁP CỦA THÀNH PHÔ HOẶC QUẬN HẠT 


Khi xây dựng một ngôi Chùa, ban lãnh 
đạo cần bảo đảm quy trình xây dựng là 
hợp pháp. VỊ Viện chủ hay Trụ trì của 
ngôi Chùa phải xin phép chính quyển địa 
phương để hợp pháp hóa quá trình xây 
dựng. 

Giấy phép sẽ được cấp nếu khu vực nơi 
ngôi Chùa sẽ được xây dựng là khu vực 
dành cho các cơ sở tôn giáo và các bản vẽ 
đúng với luật của thành phố nơi ngôi Chùa 
sẽ được xây cất. 


62 THÍCH VIÊN LÝ 


23. 
BẢO VỆ AN T0ÀN VÀ VỆ SINH 


Việc xây dựng một ngôi Chùa nên tạo 
điễu kiện thuận lợi cho công chúng về mặt 
an ninh và vệ sinh. Chùa nên giáo dục các 
Đạo hữu về sự cần thiết của việc bảo vệ và 
giữ gìn vệ sinh. Họ có thể đạt được điểu 
này bằng cách tổ chức các cuộc hội thảo 
giúp hiểu được sự cần thiết của an ninh và 
vệ sinh công cộng. Họ cũng có thể khuyến 
khích mọi người báo cáo khi họ xác định 
ai đó dường như không phải là thành viên 
của cộng đồng hoặc bất kỳ ai cố ý gây ra 
bất ổn trong xã hội. 

Ngô (2020) khẳng định rằng Chùa có 
thể tổ chức một số hội thảo hoặc thực hiện 
các chiến dịch về cách giữ gìn vệ sinh sạch 
sẽ ở gia đình, trường học, khu chợ và chùa. 
Chùa cũng có thể mua một số thùng rác 
và đặt chúng ở những nơi khác nhau và họ 
chỉ định một số người sẽ hướng dẫn mọi 
người về cách sử dụng thùng rác, tạo điều 


CẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 63 


kiện vệ sinh môi trường. Các thành viên 
khác trong Chùa cũng có thể quyết định đi 
từng nhà, hướng dẫn mọi người cách dọn 
dẹp nhà cửa và tầm quan trọng của việc 
sống một cuộc sống hợp vệ sinh. 

Một ngôi Chùa phải là một trung tâm 
chuyển hóa phiền não; một ngôi Chùa nên 
là một Trung tâm Giáo dục, Văn hóa, Xã 
hội, Từ thiện, Y tế, Bảo vệ môi trường, 
Bảo vệ nhân quyên, Tư vấn Gia đình và là 
chiếc nôi của Đạo đức. 

Mặc dù đây không phải là tất cả những 
øì mà một ngôi Chùa nên thực hiện vì còn 
nhiều lĩnh vực quan trọng khác nữa. Một 
ngôi Chùa là trung tâm của sự chuyển hóa 
có nghĩa là nó phải là nơi các cá nhân có 
thể đến và quyết định thay đổi cuộc sống 
của họ. Nó sẽ giúp chuyển hóa những 
người có liên quan đến việc làm xấu xa và 
giúp họ chấp nhận những việc làm tốt và 
có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự biến đổi có 
thể xảy ra thông qua lời cầu nguyện hoặc 
tư vấn. Ngo (2020) cho thấy rằng một ngôi 


64 THÍCH VIÊN LÝ 


Chùa có thể là một trung tâm tư vấn, nơi 
các cá nhân được hướng dẫn về các tình 
huống cuộc sống khác nhau. Chùa cũng 
nên là nơi mà mọi người có thể tìm hiểu về 
các nền văn hóa khác vì mọi người từ các 
nên văn hóa khác nhau đều tu học và sinh 
hoạt chung với nhau. Khi những người 
khác nhau đến với nhau, họ hình thành 
một xã hội, biến một ngôi Chùa thành một 
tổ chức (Ngo, 2020). 

Trong chùa, mọi người nên có thể học 
hỏi và hiểu rõ về sự khác biệt. Việc giảng 
dạy về thanh quy, truyền thống trong chùa 
có thể dễ dàng được các thành viên coi 
trọng vì đây là nơi linh thiêng và được mọi 
người quy ngưỡng. Các công việc từ thiện 
cũng là hoạt động quan trọng mà Chùa 
nên cân nhắc. Thông qua hoạt động từ 
thiện trong Chùa trên nền tảng của thương 
yêu và hiểu biết, mọi người sẽ biết được 
tầm quan trọng của nó và thực hành nó 
với những người khác khi họ có duyên tiếp 
xúc. 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 65 


24. 
CÚ GHƯƠNG TU HỌC, HÀNH HOẠT KHẢ THỊ 
VÀ LợI ÍCH LÂU DÀI 


Chương trình tâm linh cho người già, 
thanh niên và trẻ em. Chương trình tu học, 
đào tạo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 
hàng năm và, các Đại lễ, khóa tu cũng 
phải được chuẩn bị một cách chu đáo, cẩn 
thận và bảo đảm thành công. 

Mục tiêu chính của việc xây dựng một 
ngôi Chùa là để giúp đỡ mọi người về mặt 
tâm linh. Vì vậy, Chùa phải có các chương 
trình tùy theo lứa tuổi, từ người già, thanh 
niên, đến trẻ em. Các chương trình cũng 
cần được sắp xếp theo thời gian; hàng 
ngày, hàng tuân, hàng tháng hoặc hàng 
năm. Ngo (2020) tuyên bố rằng việc thiết 
lập các chương trình theo cách thức như 
vậy sẽ có hiệu quả và mọi cá nhân sẽ đạt 
được hoặc học được những gì họ được cho 
là phải học. 


66 THÍCH VIÊN LÝ 


Chùa cũng nên tổ chức các khóa tu, nơi 
các cá nhân có thể có mối quan hệ cá nhân 
với Phật giáo để từ đó phát triển về mặt 
tâm linh. Ngôi chùa cũng là nơi tổ chức 
các sự kiện văn hóa và nghi lễ với các 
chương trình đào tạo tâm linh để giúp các 
thành viên trưởng thành về mặt tinh thần. 


25. 
XIN GIẦY PHÉP KINH D0ANH 
PHI LỢI NHUẬN VÀ BẢ0 HIẾM 


Các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp 
nhiều hàng hóa và dịch vụ khác nhau cho 
cộng đồng. Do tình trạng miễn thuế mà 
các tổ chức phi lợi nhuận thường bị chính 
quyền địa phương, tiểu bang và liên bang 
áp đặt nhiều yêu cầu để bảo đảm tổ chức 
và giấy phép của họ hợp pháp nhằm ngăn 
chặn sự gian lận của các cá nhân thiếu 
lương thiện. Là một tổ chức phi lợi nhuận, 
một ngôi Chùa nên tận dụng luật của tiểu 
bang và IRS về miễn thuế. 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN G7 


Việc thành lập một ngôi Chùa cũng 
sẽ yêu cầu nó phải được đăng bạ (ghi 
danh) làm cơ sở và đạt được các yêu cầu 
được quy định bởi tiểu bang cụ thể nơi 
nó sẽ hoạt động. Các yêu cầu này bao 
gồm nhiều tài liệu pháp lý cần thiết cho 
việc ghi danh các tổ chức phi lợi nhuận. 
Martins (n.đ) chỉ ra rằng các tài liệu pháp 
lý cần thiết để điều hành một tổ chức phi 
lợi nhuận bao gôổm: 

I- Giấy chứng nhận thành lập 
(Certificate of Incorporation) 

2- Giấy phép kinh doanh (Business 
License) 

3- Kế hoạch kinh doanh (Business 
Plan) 

4- Biên bản ghi nhớ (Memorandum of 
Understanding) 

5- Thỏa thuận không tiết lộ (Non- 
disclosure Agreementf) 

6- Thỏa thuận việc làm (Employment 
Agreement) 


68 THÍCH VIÊN LÝ 


7- Hợp đồng công việc/ vận hành 
(Operating Agreement) 

8- Điều lệ của Tổ chức cho các Tập 
đoàn (Foundation's Bylaws for 
Corporations) 

9- Luật từ thiện (Charity law) 

10- Chính sách và thủ tục (Policies and 
Procedures) 

11- Biên bản cuộc họp thành lập hoặc 
cuộc họp của ban giám đốc đầu tiên 
(Minutes of the foundatilon meeting 
or first directors meeting) 

12-Điều khoản/ điều lệ thành lập 
(Articles of Incorporation) 

13- Biên bản của tất cả các cuộc họp 
thường niên và đặc biệt của Hội đồng 
quản trị và các thành viên (Minutes 
of All Annual and Special Meetings 
of Board of Directors and Members) 


14- Danh sách thành viên, danh sách tên 
và địa chỉ của các thành viên hiện tại 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 69 


15- (Membership Roster listing names 
and addresses of current members) 

16- Tài liệu điều hành/ quản lý (Governing 
Documents) 

17- Chính sách bảo hiểm (Insurance 
Policy) 


28. 
6IÂY PHÉP KINH D0ANH PHI LỢI NHUẬN 


Martins (n.d) định nghĩa giấy phép kinh 
doanh là ghi danh kinh doanh địa phương 
cấp cho tất cả các doanh nghiệp trong một 
khu vực. Theo Bottiglieri et al. (20T1), 
việc có bằng kinh doanh khác với giấy 
phép được cấp để kinh doanh bởi những 
quy định thanh tra trước đó. Cũng giống 
như các loại kinh doanh khác, tổ chức phi 
lợi nhuận phải có giấy phép kinh doanh để 
hoạt động. Tuy nhiên, Bottiglieri et al. cho 
thấy rằng giấy phép kinh doanh từ các tổ 
chức phi lợi nhuận được miễn thuế khi có 
bằng chứng rằng các doanh nghiệp cụ thể 
là phi lợi nhuận. 


70 THÍCH VIÊN LÝ 


Theo Martins (n.d), giấy phép kinh 
doanh thường được cấp cho các công ty 
hoạt động trong phạm vi quyền hạn của họ 
bởi chính quyển địa phương. Chính quyển 
địa phương cũng xem xét và phê duyệt địa 
điểm kinh doanh của các tổ chức vì lợi 
nhuận và phi lợi nhuận dựa trên các sắc 
lệnh quy hoạch. Vì vậy, để một ngôi chùa 
hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận, 
Chùa phải xin giấy phép kinh doanh từ 
chính quyền thành phố / địa phương và 
tuân thủ triệt để các luật về báo cáo, lao 
động và quy hoạch. 


21. 
TÌNH TRẠNG MIỄN THUÊ 


Ngôi Chùa cần có được tư cách miễn 
thuế từ Sở Thuế vụ (IRS). Bottiglieri và 
cộng sự. (2011) cho thấy rằng để một tổ 
chức thuộc loại 501c3, tổ chức đó phải sử 
dụng các tài liệu về sứ mệnh, ngân sách 
hoạt động và các thành viên hội đồng 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN 71 


quản trị cũng như khả năng của tổ chức. 
Hơn nữa, Bottiglieri et al. chỉ ra rằng tư 
cách và điều lệ của tổ chức phi lợi nhuận 
cũng cần có chứng nhận của chính quyển 
tiểu bang ghi danh các tổ chức và doanh 
nghiệp tuân thủ luật pháp địa phương. 

Theo Martins (n.d), Sở Thuế vụ đưa ra 
một lá thư cho biết rằng tổ chức đã được 
cấp tình trạng miễn thuế hoặc yêu cầu 
cung cấp thêm thông tin về tổ chức phi lợi 
nhuận. Ban lãnh đạo ngôi Chùa nên biết 
rằng IRS có quyển từ chối tình trạng miễn 
thuế của ngôi Chùa đó. Nếu IRS không 
thể trao tình trạng miễn thuế cho Chùa, 
ban lãnh đạo của Chùa nên tìm kiếm sự hỗ 
trợ của luật sư có kinh nghiệm trong việc 
giải quyết các vấn đề phi lợi nhuận. 

Theo Bottiglieri et al. (2011), một số 
tiểu bang như North Carolina, Montan, 
Pennsylvania và California yêu cầu một 
tổ chức hoàn thành một đơn ghi danh khác 
để được miễn thuế của tiểu bang. Tuy 
nhiên, ở hầu hết các tiểu bang, tổ chức 


72 THÍCH VIÊN LÝ 


phi lợi nhuận tự động nhận được tư cách 
miễn thuế sau khi nhận được giấy miễn 
thuế 501 (c) (3) liên bang và điển vào các 
điểu khoản phi lợi nhuận của việc thành 
lập. Hơn nữa, các tiểu bang khác yêu cầu 
một tổ chức gửi một bản sao của thư xác 
định IRS đã cho phép miễn thuế liên bang 
của mình để có được tư cách miễn thuế 
của tiểu bang. Khi thành lập ngôi Chùa, 
ban lãnh đạo phải nghiên cứu các yêu cầu 
ở các bang tương ứng và tuân theo các quy 
trình đã đặt ra theo thẩm quyển của các 
bang. 


28. 
SỐ NHẬN DẠNG HỦ NHÂN 
CỦA LIÊN BANG 


Martins (n.d) cho thấy rằng tất cả các 
tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ phải có 
số nhận dạng chủ nhân, còn được gọi là 
số thuế liên bang, để đáp ứng các yêu cầu 
của liên bang. Theo Martin, hầu hết các 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN Fé 


chính quyển tiểu bang và chính phủ liên 
bang sử dụng số nhận dạng của người sử 
dụng lao động / chủ nhân để làm hồ sơ 
thay vì số an sinh xã hội của cá nhân. Ban 
quản lý của Chùa cần hoàn thành đơn ghi 
danh cho những con số này trong quá trình 
thành lập. Bottiglieri và cộng sự. (2011) 
cho thấy rằng các tổ chức phi lợi nhuận 
không cần phải xin bất kỳ giấy phép kinh 
doanh nào ở cấp liên bang. 

Mặc dù một số tổ chức phi lợi nhuận 
cung cấp các dịch vụ cụ thể cho cộng đồng 
có thể cần phải có chứng chỉ nghề nghiệp 
như các tổ chức vì lợi nhuận, nhưng Chùa 
là một trong số các tổ chức phi lợi nhuận, 
có thể không bị yêu cầu chứng nhận về 
chuyên môn. Vì vậy, việc thành lập một 
ngôi chùa có thể chỉ cần ban lãnh đạo phải 
có giấy phép và các giấy phép cần thiết. 
Tuy nhiên, ban lãnh đạo của chùa cần phải 
tìm hiểu các yêu cầu cụ thể đối với các tổ 
chức phi lợi nhuận ở các bang cụ thể vì mỗi 
bang có các yêu cầu ghi danh khác nhau. 


74 THÍCH VIÊN LÝ 


29. BẢ0 HIỂM CH0 CÁC TỔ CHỨC 
PHI LI NHUẬN 


Các tổ chức phi lợi nhuận cần có được 
nhiều loại bảo hiểm khác nhau tùy thuộc 
vào góc độ hoạt động của họ. Một ngôi 
Chùa có thể chỉ yêu cầu nhận một số khoản 
bảo hiểm khi cần thiết cho các tổ chức phi 
lợi nhuận trung bình. Các khoản bảo hiểm 
này bao gồm bảo hiểm Y tế, bồi thường 
cho người lao động, bảo hiểm trách nhiệm 
và bảo hiểm thông thường. 

Hơn nữa, ban lãnh đạo của Chùa nên 
xác nhận xem liệu các bang có yêu cầu 
Chùa cung cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 
nhân viên hay không nếu ngôi Chùa đó có 
nhân viên làm việc lãnh lương. 


0, 
KẾT LUẬN 
Tóm lại, muốn kiến lập một ngôi Chùa 
đúng nghĩa cần phải có một kế hoạch được 


tẨM NAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN H0ẶC TỰ VIỆN To 


soạn thảo kỹ lưỡng, không trái pháp luật 
và các Phật sự của Chùa phải mang lại lợi 
ích, an lạc cho xã hội. Những người sáng 
lập ngôi Chùa cần phải chú ý đến nhiều 
cân nhắc khác nhau để củng cố sự hình 
thành và hoạt động thành công của một 
ngôi phạm vũ. 

Thứ nhất, một ngôi Chùa cần phải có 
tôn chỉ và mục đích cao cả trên nền tảng 
của từ bi và trí tuệ do Đức Phật khai thị. 


Thứ hai, Chùa phải có kế hoạch, chương 
trình, chính sách, chiến lược cụ thể, khả 
thi, thiết thực và hiệu quả; đặc biệt cần 
phải có chương trình hành hoạt ngắn hạn, 
trung hạn và dài hạn. Phải chuẩn bị chu 
đáo và bảo đảm thành công các đại lễ 
như Đại lễ Phật Đản, Đại lễ Vu Lan, Tết 
nguyên đán và các ngày lễ khác như Phật 
A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ tát 
Địa Tạng Vương, lễ hiệp ky, lễ cúng tổ... 
cũng như các lễ hội truyền thống của 
dân tộc như Tết trung thu v.v... Phải có 
chương trình tu học thích hợp cho các lứa 
tuổi, đặc biệt cần chú trọng đến giới trẻ. 


76 THÍCH VIÊN LÝ 


Thứ ba, Chùa phải có nguồn nhân lực 
đủ tài, đủ đức để lãnh đạo, điều hành tổ 
chức; đồng thời phải có chánh sách hoặc 
thanh quy kế thừa cụ thể, hữu hiệu nhằm 
bảo đảm tính ổn định lâu dài và bền vững. 
Ngôi chùa mang trọng trách cứu khổ độ 
sanh và, trên lĩnh vực xã hội Chùa cũng 
giống như một tổ chức phi lợi nhuận, nên 
phải có nguồn tài chính cơ bản. Bên cạnh 
đó, Chùa phải có cơ sở vật chất, đồng thời 
phải bảo đảm mối quan hệ tốt đẹp với 
hàng xóm xung quanh. 

Cuối cùng, ngôi Chùa cần phải có giấy 
phép của thành phố địa phương đối với 
cơ sở đang dùng để hoạt động, đặc biệt là 
giấy phép miễn thuế của tiểu bang và liên 
bang, phải khai khai hàng nắm cũng như 
phải có các bảo hiểm cần thiết. 

Tỳ kheo Thích Viên Lý 


Tài liệu và sách tham khảo 


e« Adams, D. S. (2020). Policies, programs, and 
problems of the local Red Cross disaster relief 
in the 1960s. 


e Aranda-Usón, A., Portillo- Tarragona, 
P., Marín-Vinuesa, L. M., & Scarpellim, 
S. (2019). Financial resources for the 
circular economy: A perspecfive from 
businesses. S⁄s/ainabilify, 1I(3), 888. 

e« Armsfrong, M. (2019). S/rafegic human 
resource managememní. Pdf drive. Com. 

« Bottiglieri, W. A., Kroleskl, S. L., & 
Conway, K. (2011). The regulation of non- 


profit organ1zatlons. /Jouznal oƒ Business @& 
Economics Research (JBER), 9(9), 51-60. 


78 Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


e Bryson, J.M. (2018). Sfrafegic pÏanning ƒor 
public and non-proft organizafions: 4 guide 
fo sirengthening and sustaining organizafional 
achievemení. John Wiley & Sons. 


se Buddhism. (2021). Retrieved 5 October 2021, 
from https://www.hIstory.com/topIcs/religIon/ 
buddhism 


e« Devereux, M. P., Maffim, G., & Xing, ]. 
(2018). Corporate tax Incentives and capital 
structure: New evidence from UK firm-level 
tax returns. Jowurnal oƒ Banking & Finance, 86, 
250-266. 


e Doherty, S., & Mayer, S. E. (2013). 
Capacity building programs for non- 
profit programs. .Journal oƒ Human 
Developmerr, 4(I), 85-111. 


« Harvey, P. (2012). An infroduction to 
Buddhism: leachings, history, and practices. 
Cambridge UnIversity Press. 


e Jabbour, C. J. C., & Santos, F. C. A. 
(2008). The central role of human resource 
management 1n the search for sustainable 
Organ1zatlons. The Infernafional Journal oƒ 
Huưman Resource Managemenr, T9(12), 2133- 
2154. 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 79 


Kaelbling, L. P. (2013, August). Learning to 
achieve goals. In ⁄JC47 (pp. 1094-1099). 


Kang, S., & Norton, H. E. (2014). Non-profit 
Organ1zations” use ofthe World Wide Web: 
Are they sufficiently fulfilling organ1zational 
goals? Public relafions review, 30(3), 279-284. 


Martins, A. Getting a Nonprofit Business 
License, Permit & Insurance. Retrieved 
8 October 2021, from https://www. 
profitableventure.com/non-profit-license- 
permit-insurance/ 


Molla, A. A., Chị, C., & Mondaca, A. 
L.N. (2017). Predictors of high out-of- 
pocket healthcare expenditure: an analysIs 
using Bangladesh household income and 
expenditure survey, 2010. 8®Ä⁄C Health 
Services Research, I7(1), 1-8. 


Ngo, H. S. (2020). A Buddhist temple facility 
for Houston, Texas. 


Ostaev, GŒ. Y., Gogolev, I.M., Kondratiev, 

D. V., Markovina, E. V., Mironova, M. V., 
Kravchenko, N. A., & Aleksandrova, E. V. 
(2019). StrategIc budgeting 1n the accounting 
and management system of agricultural 
enterprIses. /do 4merican Journal oƒ 
Pharmaceufical Sciences, 6(4), 8180-8186. 


80 Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


e Storey, J. (2016). Humman reSource managemeH. 
Edward Elgar Publishing Limited. 


« Tury, K. (2021). Non-profit Organ1zations 
(Definition and Examples) | Learning fo 
Gïive. Retrieved 5 October 2021, from https:// 
WwWwW.learningfog1ve.org/resources/nonprofit- 
Organ1zations-definition-and-examples 


« Xu, B., Costa-Climent, R., Wang, Y., & 
XIao, Y. (2020). Financial support for micro 
and small enterprises: Economic benefif or 
soc1al responsIbility?. .Jouznal oƒ Business 
Research, II5, 266-271. 


se Yusuf, ]. E., & Jordan, M.M. (2017). 
AccessIbility of the management”s discussion 
and analysIs fo cIfIzen users of government 
financial reports. Public Budeeting & 
Finance, 37(4), 74-91. 


CÙNG TÁC GIẢ 


Sách Đã Xuất Bản 


Pháp Tu Quan Âm (dịch) 

Trung Luận (dịch) 

Phật Giáo Và Tâm Lý Học Hiện Đại (dịch) 
Bước Vào Thiển Cảnh (dịch) 

Đại Cương Triết Học Trung Quán (dịch) 
Đại Tạng Kinh Nhập Môn (dịch) 

Cẩm Nan Nhân Sinh (dịch) 

The Four Sublime States: Doctrine & 
Practice In Buddhism. 

Thập Nhị Môn Luận (dịch) 

Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 (dịch) 
Phủ Định Thức & Biện Chứng Pháp Trung 
Quán (dịch) 

Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung (dịch) 
Thơ: Giọt Sương Huyễn Hóa 

Thơ: Hoa Nở Trời Tây 


15- 
16- 


Lược Sử Thời Gian (dịch) 

Con Đường Dẫn Tới Hạnh Phúc Đích Thực 
(dịch) 

Tứ Vô Lượng Tâm 

Beginning And Development Of Buddhist 
Education In Vietnam (Luận Án Tiến Sï) 
Dharma Of Leadership: A Journey For 
Leaders From The Teaching Of The 
Buddha. 

Taking Refuge In The Buddha, Dharma, 
Sangha And Receiving The FIve Precepts. 
Buddhist Meditation Practice 

Bát Chánh Đạo: Con Đường Dẫn Đến An 
Lạc Đích Thực. 

Phật Giáo Và Khoa Học 

Phật Giáo Và Phân Tâm Học 

Phật Giáo Và Xã Hội 

The Key To Happiness: The Buddha way 
Phật Giáo Và Giáo Dục 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Dịch & Giảng 
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Dịch & Giảng 
Phật Giáo Và Thiên Nhiên 

Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ 

Lược Sử Phật Giáo Tại Canada 

Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - 
Cuốn I 


34- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - 


Cuốn 2 
35- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - 
Cuốn 3 


36- Thiền Chánh Niệm 

37- Thiền Tứ Niệm Xứ 

38- Cẩm Nang Thành Lập Tổ Chức Phi Lợi 
Nhuận hoặc Tự Viện 

39- The Handbook of Building the Best 
Nonprofit Organizatlons or Temple. 

40- Pháp Môn Niệm Phật 

4I- Mindfulness Miditatlon 


Sách Sắp Xuất Bản 


e Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - 
Cuốn 4 

e Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - 
Cuốn 5 

‹« Phật Giáo Và Chính Trị 

« Phật Giáo Và Nữ Giới 

e Phật Giáo Và Nghệ Thuật 


